WikipediA 


Pidgin Nigeria 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 


Pidgin Nigeria (còn đưỢc gọi là Creole Nigeria) là một 

ngôn ngữ pidgỊn và creole dựa trên tiêng Anh đưỢc sử 
dụng như một lingua franca trên khắp Nigeria. Ngôn ngữ 
đôi khi đưỢc gọi là "Pijin" hoặc Broken (phát âm là 
"Brokun"). Nó có thê đưỢc nói như là một pidgin, một 
creole, tiêng lóng hoặc một decololated acrolect bởi 
những người nói khác nhau, những người có thê chuyên 
đôi giữa các hình thức tùy thuộc vào các thiêt lập xã 
hội/ 2 J Một chữ 5 viết phổ biến đã đưực phát triển cho 
Pidgin đưực phô biên đáng kê trong việc cung câp cho 
ngôn ngữ một hệ thống chữ viết hài hòaJ 3 ^ 4 ^ 

Biến thể "Pidgin Nigeria" cũng đưực nói ở khắp Tây Phi 
và Trung Phi, tại các quôc gia như Guinea Xích đạo, 
Ghana và Cameroon. 

Một ví dụ vê ngôn ngữ Brokun, cụm từ "How are you?" 
trong tiêng Anh, sẽ là "how you dey?" trong Brokun. 


Mục lục 

Tình trạng 
Xem thêm 

Tham khảo 

Chú thích 
Tài liệu 

Liên kết ngoài 


Pidgin Nigeria 

sử dụng tại 

Nigeria 

Tổng số người 
nói 

30 triệu người nói ngôn 
ngữ thứ nhất và ngôn ngữ 
thứ hai 

Phân loại 

Creole 


- English Creole 


■ Đại Tây Dương 


■ Krio 


■ Pidgin Nigeria 


Mã ngôn ngữ 

ISO 639-3 

pcm (http://www.sil.org/ 


iso639-3/documentation.a 


sp?id=pcm) 

Glottolog 

nigel257 (http://glotto 


log.org/resource/languoi 


d/id/nigel257) 111 


Tình trạng 

Pidgin Nigeria thường đưực sử dụng trên toàn quốc, nhưng nó chưa có tư cách chính thứcj 5 ^ 

Năm 2011, Google ra mắt giao diện tìm kiêm bằng tiêng Anh Pidgin; "Effect of Nigerian Pidgin 
English" Cũng trong năm 2017, BBC bắt đầu dịch vụ bằng PidginJ 7 ^ 

Xem thêm 

■ Pichinglis 

■ Tiếng Creole 

■ Creole Jamaica 








Tham khảo 


Chú thích 

1. A Nordhoff, Sebastian; Hammarstrõm, Harald; Forkel, Robert và đồng nghiệp biên tập (2013). 
“Nigerian Pidgin” (http://glottolog.org/resource/languoid/id/nigel257). Glottolog. Leipzig: Max 
Planck Institute for Evolutionary Anthropology. 

2. A Faraclas, Nicholas c., Nigerian Pidgin, Descriptive Grammar, 1996, Introduction. 

3. A “IFRA Nigeria - Naija Languej Akedemi” (http://www.ifra-nigeria.org/naija-corner/naija-languej 
-akedemi). www.ifra-nigeria.org. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2019. 

4. A Esizimetor, D. o. (2009). What Orthography for Naijá? Paper delivered at the Conterence on 
Naijá organised by the Institut Frangais de Recherche en Atrique (IFRA), July 07-10, 2009, 
University of Ibadan Conterence Centre. 

5. A “Language Contact Manchester” (http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrL 
C/casestudies/FG_NigerianPidgin.html). languagecontact.humanities.manchester.ac.uk (bằng 
tiếng Anh). Truy cập ngày 17 tháng 7 năm 2018. 

6. A “Effect of Nigerian Pidgin English” (https://www.iprojectmaster.eom/ADULT%20EDUCATION/f 
inal-year-project-materials/the-effect-of-the-nigerian-pidgin-english-on-the-academic-performan 
ce-of-university-students-in-nigeria). sites.google.com/view/nigeria-pidgin-english/home (bằng 
tiếng Anh). Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2019. 

7. A “BBC Pidgin Service launched in Nigeria” (https://www.bbc.com/news/world-africa-40975399) 
(bằng tiếng en-GB). Ngày 21 tháng 8 năm 2017. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2019. 

Tài liệu 

■ Akhimien, Eronmonsele Pius. 2004. Việc sử dụng 'Bạn có khỏe không?' trong xã hội Nigeria 
(https://archive.today/20130201205309/http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL 
&_udi=B6VCW-4CB0MMS-l&_user=5263380&_coverDate=ll/30/2004&_rdoc=l&_fmt=&_ori 
g=search&_sort=d&view=c&_acct=C000066703&_version=l&_urlVersion=0&_userid=526338 
0&md5=a3be849aa7cb8ae3bb432486000f2ea2), Tạp chí thực dụng tập 36, số 11, tháng 11 
năm 2004, trang 2055-2058 

■ Mazzoli, Maria. 2013. Các bản sao trong Pidgin Nigeria. Luận án trực tuyến (http://paduarese 
arch.cab.unipd.it/5391/l/Mazzoli_Maria_CopulasNigP.pdf) 

■ Ihemere, Kelechukwu Uchechukwu. 2006." Một mô tả cơ bản và điều trị phân tích các 
khoản danh từ trong Pidgin Nigeria, (http://www.njas.helsinki.fi/pdf-files/voll5num3/ihemere.pd 
f) " Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi Bắc Âu 15 (3): 296 trừ313. 

■ Shnukal, Anna và Lynell Marchese. 1983. "Creolization của tiếng Anh Pidgin Nigeria: một báo 
cáo tiến độ." Tiếng Anh trên toàn thế giới 4: 17-26. 

■ Ernest Edjeren. 2009. "Ngôn ngữ đơn: sự thịnh vượng của linh hồn các quốc gia" 


Liên kết ngoài 


■ [1] (https://sites.google.com/site/nigerianpidgin/home/materials) University of Puerto Rico, 
Nigerian Pidgin materials 

■ A Dictionary of Nigerian English (circulation draft) (https://web.archive.org/web/200902060602 
27/http://rogerblench.info/Language%20data/Africa/Nigeria/NE%20Dictionary%20draft.pdf); 





Blench, Roger. 2005 (Internet Archive) 

■ Introduction to Nigerian Pidgin (http://www.hawaii.edu/satocenter/langnet/definitions/naija.html) 
(University of Hawaii) 

■ Nigerian Pidgin/Broken English Dictionary (http://www.naijalingo.com) Naija Lingo also 
contains Nigerian Slangs 

■ Eastnaija.com (https://www.eastnaija.com) Nigeria Pidgin Music & Movie Portal 

■ Online Nigerian Pidgin (http://www.ngex.com/personalities/babawilly/dictionary/default.htm) 

■ Pijjin.com (https://web.archive.Org/web/Vhttp://www.pijjin.com/) A discussion forum run only in 
Pidgin (Internet Archive) 

■ Pidginguide.com (https://web.archive.Org/web/20180806132051/http://pidginguide.com/) 
Nigerian Pidgin English dictionary, translator, and community 

■ Naijagists.com (http://www.naijagists.com) Nigerian Intormation Portal 

■ Nigerianschoolsonline- The Nigerian Pidgin English (https://archive.today/20130810075004/htt 
p://nigerianschoolsonline.com.ng/index.php/blogs/society-lifestyle/1413-the-nigerian-pidgin-en 
glish) 

■ Community curated Pidgin English Dictionary (http://peedgin.com) Dictionary of Nigerian 
Pidgin English and slangs 

■ Nigerian Pidgin English videos (https://www.youtube.com/user/pidginenglishhq) Nigerian 
Pidgin English Audios and videos 


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pidgin_Nigeria&oldid=62874178” 


Trang này đưỢc sửa đổi lần cuối vào ngày 4 tháng 7 năm 2020 lúc 00:17. 

Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự; có thế áp dụng điều khoản 
bố sung, với việc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận Điều khoản sử dụng và Quy định quyền riêng tơ . 
Wikipedia® là thương hiệu đã đăng ký của Wikimedia Foundation, Inc., một tố chức phi IỢÍ nhuận. 





